Chuyện Ra Mắt Sách, Khó 
Tin Nhưng Có Thật 


Nguyên Đỗ 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


( 


huyện Ra Mắt Sách, Khó Tin Nhưng _Có Thật 





Nguyên Đỗ 
Chuyện Ra Mắt Sách, Khó Tin Nhưng Có Thật 


"Anh đã làm thơ, viết văn từ lâu rồi," một người bạn mới 
quen nói một cách tự nhiên và đoan chắc với tôi, "em đã 
đọc trên mạng lưới và báo chí thì tại sao anh không thu thập 
lại và in ra sách cho mọi người đọc và giữ làm tài liệu chứ?” 
Tôi còn nhớ tôi chỉ nhún vai nói lại, “Để rồi xem đã!” Mấy 
năm trôi qua, nhiều người quen biết cũng lần lượt đem 
những tác phẩm của họ ra mắt. Họ hỏi tôi chừng nào mới 
đến lượt tôi. Viết lung tung vui đùa với mọi người thì dễ, vì 
không cần theo chủ đề gì, bạ đâu viết đấy. Còn ra sách thì 
cần phải có hệ thống không thể góp nhặt linh tinh không có 
một hay những chủ đề nhất định. 

Tôi thật sự phục sự cần cù, kiên nhẫn của các nhà văn, nhà 
thơ đã bỏ thời giờ sắp đặt, in ấn, đi đây đó ra mắt sách. Mà 
cũng phải nói phải chọn đúng thời điểm nữa. Tôi nhớ cách 
đây khá lâu, hồi năm 1994, tôi gặp anh P..., học vấn của anh 
chỉ có lớp ba, lớp bốn, nhưng anh viết thơ, viết văn rất nhiều 
trong cơn cùng quẫn của anh bởi anh sang Hoa Kỳ theo diện 
trẻ vị thành niên không có thân nhân từ bên đảo. Anh thực 
sự mồ côi cả cha lẫn mẹ ngay từ nhỏ, sống trong cô nhi viện 
cho tới lúc bỏ đi bụi đời rồi canh me theo thuyền vượt biên. 
Anh sang đây lại theo bạn bè đi lang thang, xì ke ma tuý, 
không chịu học hành vì mang một quan niệm sai trái tự hại 
bản thân cho mình ở Việt Nam học chẳng tới đâu, thì làm 
sao có thể học thành tài ở nước người. 

Lúc tôi gặp anh, anh gần như sắp chết. Không nhà cửa, sống 


nương nhờ bạn bè. Anh đưa tôi chồng giấy dầy, "Ông thầy 
xem giúp tôi được gì không? Cuộc đời tôi chỉ có mớ chữ 
này!" Tôi tội nghiệp nhìn anh thương hại, cầm lấy tập giấy 
cũ kỹ viết lung tung, đọc đến nhức cả mắt, tôi cũng nói, "Để 
rồi xem đã!" Tôi lò dò đọc, chọn lọc ra vài chục bài, sửa lại 
đôi chút, rồi đánh máy, tự đóng thành sách cho anh tập thơ 
tiếng Việt đầu đời của anh. Tôi cứ tưởng chuyện khích lệ anh 
như vậy là xong, nếu anh chẳng may nhắm mắt, anh cũng 
không cảm thấy mình ra đi trong thỉnh lặng. Mà anh không 
ra đi thinh lặng được, anh cầm tập thơ tôi tự đóng bằng khổ 
giấy 11 x 8.5 gấp đôi đánh máy hai mặt như một tập vở với 
hình bìa cứng đàng hoàng ra tiệm Kinko nhờ họ sao nguyên 
bản ra mấy chục tập thơ đem tặng cho người quen, người 
thân. 

"Đúng là ông thầy đem súng cho giặc!" Một số người trách 
tôi vì tôi đã giúp anh P... hoàn thành tập thơ. Họ không hiểu 
là tôi chỉ giúp anh góp nhặt, đóng thành tập cho riêng anh 
thôi chứ tôi không nghĩ nó sẽ động vang trong cộng đồng. 
Anh P. cao hứng kể cho những người bạn Mỹ quen biết để họ 
dịch và đặt thành thơ bằng Anh Ngữ. Anh in thành một tập 
thơ Anh văn ra mắt sách ở một số trường đại học. Anh 
nghiễm nhiên thành A Homeless Vietnamese Poet, một nhà 
thơ Việt Nam vô gia cư, ở cuối thế kỷ 20. Sinh viên Mỹ bỏ 
tiền ra mua thơ anh, dư bao nhiêu anh lại bỏ ra in thêm, bán 
hoặc tặng tiếp. Không hiểu có phải gặp thời hay đúng thuốc 
cho người bệnh không, nhưng anh tự nhiên khoẻ lại, không 
còn xì ke ma tuý nữa, và cũng bắt đầu sống tự lập. 

Hơn mười năm qua, lúc gặp lại anh, anh vẫn còn cười vui kể 


chuyện ngày trước. Con người đang hấp hối lúc tôi gặp bây 
giờ vẫn còn an nhiên sống giữa đời, tuy không như những 
người khác, nhưng có ai bảo thi sĩ là một người bình thường 
bao giờ. Anh ở gần đại học tư Bradley University ở Peoria, 
tiểu bang Illinois, thỉnh thoảng sinh viên mời anh đến nói 
chuyện thơ văn như một nhà thơ chuyên nghiệp, họ quay 
phim về anh nữa, có trả tiền nước nôi hẳn hoi... Thế đó 
ngẫu nhiên thành thi sĩ ở xứ người. Mỗi lần gặp tôi, anh P. 
đều hỏi tôi, "Bao giờ ông thầy mới ra mắt sách đây?" 

Tôi cũng cười trừ và nói như đã nói với những người bạn đã 
quen, "Để rồi xem cái đã!" Thời giờ tôi hạn hẹp, phải làm 
việc sinh sống, viết lách chỉ là chuyện văn nghệ lai rai đóng 
góp phần nào cho đại gia đình nghệ thuật mà hiện nay với 
sự ra đời ào ạt của các DVD hát, DVD Karaoke, băng dĩa 
nhạc, sách báo đổi trụy, tuần báo văn nghệ có nhiều hình 
ảnh, các nhà bán sách ở các khu đông người Việt ở Hoa kỳ 
chỉ có một xó xỉnh nhỏ trong góc bên trong là trưng bày một 
ít sách, sắp đặt chẳng ra đâu vào đâu, có chỗ thấy thật bừa 
bãi, trong cửa hàng nhan nhản băng nhạc, đĩa hát với tiếng 
nhạc vang ầm âm, ai lại vất vả vác ngà voi lo chuyện bao 
đồng trong một thế giới trọng hình hơn chữ, trọng ồn ào hơn 
sự trầm lặng, thanh thóat của suy tư.... Phải chờ một lúc nào 
đó rảnh rỗi tôi sẽ thử thời vận một phen, còn bây giờ viết, 
viết và cứ viết thôi, hoặc đăng trên mạng hoặc giữ lại cho 
riêng mình, chứ ra sách lại là một chuyện khác. 


Nguyên Đỗ 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy: Nguyên Đỗ 

Nguồn: Nguyên Đỗ 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 15 tháng 12 năm 2005 


